Hiến tặng cho nhau những gì 
tốt đẹp nhất 


Thích Nhất Hạnh 


Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di 
động 

Nguồn: http://vnthuquan.net 

Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ. 


Mục lục 


Hiến tặng cho nhau những gì tốt đẹp nhất 


Thích Nhất Hạnh 


Hiến tặng cho nhau những gì tốt đẹp nhất 


Chúng tôi không nghĩ rằng nếp sống văn hóa Việt Nam là nếp sống 
đẹp nhất, hay nhất mà các dân tộc khác đều phải bắt chước theo . 
Không ! Chúng tôi biết là chúng tôi có thể học được rất nhiều cái 
hay cái đẹp từ các truyền thống văn hóa khác , và chúng tôi tin 
rằng cộng đồng nhân loại phải duy trì được tính đa dạng của nền 
văn hóa thế giới . 

Tuy nhiên chúng tôi cũng muốn đem những cái hay cái đẹp của 
nền văn hóa Việt Nam ra để chia sẻ và cống hiến cho các bạn khắp 
nơi . Tại Làng Mai, nơi chúng tôi sống chung với nhau , chúng tôi 
chia sẻ sự thực tập sống hạnh phúc thẳnh thơi trong giây phút 
hiện tại với mọi người , chúng tôi giúp mọi người thấy được tính 
tương quan tương duyên của mọi hiện tượng và chúng tôi cũng 
giúp mọi người thấy được là ai trong chúng ta cũng có tổ tiên tâm 
linh và huyết thống, và tổ tiên chúng ta luôn luôn đang có mặt 
một cách hiện thực trong từng tế bào cơ thể của chúng ta, dù đó 
là tổ tiên huyết thống hay tổ tiên tâm linh . Con người một khi 
không tiếp xúc được với gốc rễ của mình thì không còn có thể sống 
có hạnh phúc . Vì vậy, nếp sống thờ phụng tổ tiên , ý thức rằng 
mình là sự tiếp nối của tổ tiên , rằng con cháu ở đâu thì tổ tiên ở 
đó là một nếp sống truyền thống rất đẹp rất lành của văn hóa Việt 
Nam mà chúng tôi đã chia sẻ với rất nhiều người bạn tới từ những 
phương trời văn hóa khác nhau . Chiều hướng toàn cầu hóa sẽ có 
thể làm cho mất đi tính đa dạng của các nền văn hóa thế giới , vì 
vậy trong giấc mơ Việt Nam, chúng tôi quyết tâm gìn giữ bảo hộ 
những nền văn hóa địa phương . Có những người trong chúng tôi 
có cảm tưởng rằng toàn cầu hóa nghĩa là Mỹ hóa, và điều này thật 
là một sự đe dọa cho nền văn hóa đa dạng của nhân loại . 

Khả năng chuyển hóa và biến dưỡng 

Văn hóa Việt có những điểm đặc sắc giúp cho người Việt tiếp thu 
được những tỉnh hoa của các nền văn hóa khác mà vẫn không 
đánh mất bản sắc riêng của mình . Chúng ta từ một ngàn năm 
trước tây lịch đã được tiếp xúc với văn hóa Ấn Độ, sau đó được 


tiếp xúc với văn hóa Trung Hoa, và trong những thế kỷ gần đây lại 
được tiếp xúc với nền văn hóa Tây phương . Vì chúng ta đã có bản 
sắc riêng cho nên chúng ta đã không bị đồng hóa bởi một nền văn 
hóa nào, trái lại chúng ta đã làm giàu được cho nền văn hóa chúng 
ta bằng cách chuyển hóa (bio-transform) và biến dưỡng 
(metabolize) được những cái hay cái đẹp của các nền văn hóa đó . 
Biến dưỡng mà không phải là đồng hóa . Có được những bản sắc 
riêng , văn hóa ta có thể hành xử như một cơ thể (organism) và 
như vậy mới có khả năng biến dưỡng như thế . 

Một nét rất đặc biệt trong ngôn ngữ ta là tiếng Việt không có từ je 
và tu của Pháp hoặc I và you của Anh hoặc wo và ni của Hoa . Đại 
danh từ tôi mà chúng ta sử dụng thực ra chỉ có nghĩa là người 
phụng sự ( votre serviteur , your servant), và đại danh từ ông chỉ 
có nghĩa là tôn xưng người kia lên hàng trưởng thượng ( ông là bố 
của cha). Người Việt trước khi nói chuyện với nhau phải thiết lập 
một liên hệ gia tộc mới có thể nói chuyện được . Ta chỉ có thể gọi 
người kia là mẹ, là cha, là anh, là chị, là cô bác , là ông bà, là em 
hay cháu , chứ không thể gọi họ là you hay là tu được . Và ta cũng 
phải hoặc là cháu , là em, là con, là chú hay là bác chứ không thể 
là je hay TI. 

Nhiều làng xóm của ta đã được thiết lập bởi những gia đình lớn, 
và khi lên xóm Thượng hay qua xóm Đoài, gặp ai, ta cũng thấy là 
người cùng một gia tộc . Ai cũng là bác cả, anh hai , chị ba hay là 
chú tư của ta. Không ai là người dưng nước lã. Và đình làng là 
nơi tụ họp của đại gia đình , vị thần hoàng là người được tôn kính 
như một người cha có khả năng hướng dẫn và bảo hộ cho tất cả 
dân chúng trong làng và vì vậy lễ tế thần mỗi năm là một cơ hội 
để mọi người nhận diện nhau như thành phần trong một gia đình 
lớn . Ngoài đình làng ta còn có nhà thờ họ và chùa cũng là những 
nơi mà ta đến với nhau để nhận diện nhau như những người cùng 
có một gốc gác huy ết thống hay tâm linh . Ai cũng thấy rằng mình 
là sự tiếp nối của tổ tiên , tổ tiên có mặt trong mình , mình có mặt 
trong tổ tiên và mình có mặt trong những thành phần khác trong 
cộng đồng cũng như mọi thành phần khác của cộng đồng đều có 
mặt trong mình . Vì vậy cho nên không thể có việc nồi da xáo thịt, 
củi đậu nấu đậu, mà chỉ có chuyện chị ngã em nâng, lá lành đùm 
lá rách, và giấy rách phải giữ lấy lề . Chính tuệ giác ấy và tỉnh 
thần ấy giúp ta tiếp thu và biến dưỡng được những yếu tố văn hóa 
khác trên thế giới . Chính tuệ giác ấy và nếp sống ấy đã tạo thành 
bản sắc của nền văn hóa Việt , chính những cái ấy giữ cho chúng 


ta còn là chúng ta, và chính những cái ấy là những gì mà ta có thể 
chia sẻ cho những người anh em thuộc các nền văn hóa khác . 


Lời cuối: Cám ơn bạn đã theo dõi hết cuốn truyện. 
Nguồn: http://vnthuquan.net 
Phát hành: Nguyên Kim Vỹ. 


Nguồn: Buddhismtoday 
Được bạn: NHDT đưa lên 
vào ngày: 2 tháng 11 năm 2006 


